Có nên lắp camera không dây ngoài 


trời hay không? 


Camera không dây ngoài trời là gì? 


Camera không dây ngoài trời hay còn gọi là camera wifi. Đây là loại camera quan sát có khả năng 
kết nối internet thông qua wifi. 

Tương tự như các dòng camera thông thường khác, camera wifi có cấu tạo đơn giản không quá 
phức tạp hay rườm rà. Tuy nhiên có một điểm khác biệt, camera wifi thường có ăng-ten bên hông 
hoặc chìm vào bên trong và có khe cắm thẻ nhớ. Giao diện R.J45 cũng được hỗ trợ trong một số 
mẫu camera không dây ngoài trời. Cổng này cho phép thiết bị dễ dàng kết nối với kết nối có dây, 


tức là sử dụng cả dây mạng LAN và wifi. 


telecorn 


Ưu điểm của camera không dây ngoài trời 


So với camera có dây truyền thống, camera không dây ngoài trời có nhiều ưu điểm vượt trội và 


cải tiến hơn. Những ưu điểm này là: 


- Tiết kiệm chi phí đi dây và lắp đặt. Như đã đề cập trước đó, thiết bị camera không dây ngoài 
trời được kết nối thông qua wifi nên không cần sử dụng dây mạng LAN. 

- Nhiều camera không dây ngoài trời hiện nay có khả năng xoay dọc lên đến 120 độ và xoay 
ngang lên đến 360 độ. Từ đó giúp hạn chế tối đa điểm mù hay điểm chết so với camera truyền 
thống. Cho phép người dùng dễ dàng điều khiển và quan sát chỉ tiết khung cảnh xung quanh. 

- Không cần khoan lỗ trên tường hay đi dây rườm rà, phức tạp, đảm bảo tính thâm mỹ cho công 
trình. 

- Dễ dàng di chuyền, lắp đặt và bảo dưỡng khi cần thiết. 

- Tích hợp đèn hồng ngoại dễ dàng quan sát màu vào ban đêm. 


- Giá cả phải chăng, hợp túi tiền. 


5 Camera Không Dây Ngoài Trời Tốt Nhất Hiện Nay 


Sau khi xem những thông tin trên, bạn đã quyết định mua một dòng thiết bị camera không dây 
ngoài trời nhưng đang phân vân không biết nên chọn thiết bị nào. Dưới đây chúng tôi cung cấp 
đến bạn đọc Top 5 thiết bị camera không dây ngoài trời tốt nhất trên thị trường hiện nay do người 
tiêu dùng bình chọn, cụ thể như sau: 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/co-nen-lap-dat-camera-khong-day-ngoai-troi-hay- 


khong/14712048 


